
Giáo phận Vinh 

Ban Bác ái Xã hội-Caritas 


THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA 


CARITAS VIỆT NAM 


THƯ MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 


Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ - Chủng sinh và toàn thể anh chị em. 

Caritas Giáo phận Vinh xin có lời kính thăm sức khỏe và cầu chúc quý Cha, quý Tu sĩ - Chủng 
sinh và anh chị em được hưởng một Mùa Giáng Sinh an lành và năm mới Bính Thân hạnh 
phúc. 

Kính thưa Quý Cha và anh chị em. 

Chúng ta đang cùng với toàn thể Hội Thánh Việt Nam bước vào năm PHÚC ẤM ỈÍÓA ĐỜI 
SỐNG XÃ HỘI, và cùng với Hội Thánh toàn cầu sống NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT. 

Đứng trước hồng ân trọng đại và lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh, chắc hẳn mỗi người 
chúng ta đều tự nhủ mình: Làm sao tôi có thể góp phần phúc âm hóa đời sống xã hội, làm sao 
tôi có thể đón nhận cách dồi dào lòng thương xót Chúa và quảng bá lòng thương xót đó cho 
mọi người? 

Mong giải đáp phần nào các băn khoăn nói trên, Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam họp 
từ ngày 14-16/12/2015 tại Huế đã lấy lại chủ đề gợi ý của Đửc Thánh Cha Phanxicô: 
THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA .Trong tinh thần đó, Caritas Giáo phận mong được đóng góp 
vài gợi ý: Để góp phần phúc âm hóa đòi sống xã hội, để danh Chúa được cả sáng nơi mọi 
người chúng ta, hãy sống bác ái! Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Mọi người sẽ nhận biết 
anh em là môn đệ cửa Thầy ở điểm này: ỉà anh em có lồng yêu thương nhau" (Gal3, 35). 
Để đón nhận dồi dào ơn tha thử và giới thiệu dung mạo thương xót của Chúa Cha, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã chỉ dạy: “Bất cứ nơi nào Giáo hội hiện diện, nơi ấy phải có lòng 
thương xót của Chúa Cha. Bất cứ nơi nào có người Kitô hữu, nơi ấy ngư&i ta sẽ tìm 
được một ốc đảo của lòng xót thương” (Tông sắc "Misericordiae vultus"). về ích lợi của 
việc bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định: “Khi một tín hữu thực hành riêng, một hay nhiều 
hơn những hành động này (việc làm thương xót), thì ngư&i đó chắc chắn đạt được Ân 
xá Năm Toàn xá" (Thư Ngỏ Năm LTX). 

Đứng trước vận hội này, Caritas giáo phận tiếp tục kêu gọi các Giáo xứ, các Dòng tu thiết lập 
và củng cố mạng lưới Caritas. Những người có điều kiện, xin mời đăng ký làm hội viên 
Caritas Việt Nam. Carỉtas giáo phận dự định sẽ tiếp tục đến các giáo hạt còn lại để tập huấn 
sơ khỏi cho các Đại biểu các xứ họ về bác ái Kitô giáo. Xin các Giáo hạt còn lại tạo điều kiện 
để tổ chức các buổi tập huấn nói trên. Những Giáo xứ, những Cộng đoàn nào có nhu càu tư 
vấn về việc thiết lập mạng lưới Caritas, Caritas Giáo phận sẵn sàng phục vụ. Caritas Giáo 
phận cũng xỉn các Hội Dòng tiếp tục cung cấp nhân sự làm việc cho Caritas cách ổn định và 
phong phú. Đặc biệt năm nay, Caritas Giáo phận mong muốn tổ chức ữnh tâm cho các hội 
viên Caritas Việt Nam tại từng khu vực, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau. 

Xin Thiên Chúa Toàn năng chúc lành cho con người và công việc phục vụ của chúng ta. 

Vinh, neàv 21 tháng 12 năm 2015 



Giám đốc Caritas 


Lm. Pet. Nguyễn Văn Vinh 


